flal Gallica 


Le Misa van ap 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


| .Le Misa vân ap. 1943. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées 
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78- 
753 du 17 juillet 1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique 
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source 
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source 
gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation 
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre 
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages 
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service où un produit payant, un 
support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis a un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent 
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est 
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 


4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et 
suivants du code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de 
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec 
le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, 
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment 
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


Li 


rt A 


=] 


ponssssassossossssssosss 
ia DS SD Sl c sve svevesgeesced 


== = = 
nr - pel quia. Pe e x = Br — — m ss n 
2 a — Pi - dl + +“ ` Ai kad P] -e 5 aa d 


file a Ee es ce PLA A i = 


wi 


U 
4 


= 


LE MISA : 


% 


VAN DAP 


LE MISA VẤN DAP. 


KINH TRƯỚC LÉ. 


NGƯỜI DAN BMD : — Thay cà sắp dáng lè Mi- 
sa, nghĩa là Đức Chúa Giésu sắp dâng minh 
__ trên bàn thờ như trước kia trên núi Calava- 

rió, đề chuộc lột lỗi chúng fa và nhân loại. 

Mor Người. 一 Lay Chúa Giêsu — cũng như các 

Ihanh Tông-đồ — cùng an bữa cuối cùng với Chúa 一 

Ching con muốn dự: lễ với một lòng đầy tin cậy 

| và kinh mến — vá cũng như Đức Bà khô não dưới 

| chân Thanh-giä — chúng con xin Chúa cho chúng 
con biết hy sinh, và ham mình an nan tội lỗi. 

Y chúng con muốn bo đời sống tầm thường — đề 

ns sông mòl cuộc đời thiêng liêng cao trong — ma 


| Chúa se ban cko chúng con — lê Misa sẽ giúp chúng 
i 4 . a | Ll ï LÌ eo Ss 
1. con bỏ tội lỗi đề được hoàn toàn, — bó lạnh 160 đề 


được sốt sang. Amen. 


LE MISA VAN BAP 


Thay cả đứng dưới ban tho’. 
Nevò DẪN ĐẦU — Nhán danh Cha, va Con, 


va Thanh Than. 
Mot NGUOL 一 Amen. 


Dd. — Tor bước tói bản thở Chúa. 
Mn. — Là nguồn gốc của sw vui ve hân hoan 
trong lòng tôi. | 
Dd. — Hi linh hồn, vi sao lại buồn đầu bồi 
roi? 
Mn. — Hãy tin cày Chúa, vi Chúa là nguồn hạnh 
: phúc. | ES 
Dd. — Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chua 
Con vá Đức Chúa Thánh Thần 
Mn. — Nhw đã có trước vô cùng — và bày giỏ, 
và hang có, và đời doi chẳng cùng. — Amen. 


Dd. — Chung ta sè được cứu vót bởi danh 
Chua. | | È 
Mn — La Đấng đã tao thiền lập dia. 


Kinh Cao minh. 


“Dd. — Chúng ta hay đọc kinh Cáo minh di 
gột rửa link hon. 


LỄ MISA VAN BAP se 7 


e — _— — | å — m r ————————— 一 


Mn. — Tôi cao minh cùng Đức Chúa Troi... Amen, 


Thay cả lên bàn thờ, 
Dd. — Bởi ơn các thánh. - 
Mn. — Xin Chúa tha hết tội lỗi chúng con, 


Thay cà doc kinh Introtbo, 
(xem sách lè ) 


Kinh Thương xót. 

Dd. 一 Lay Chúa. 

Mn. — Xin Chúa thương xót chúng con. 

Dd. — Lay Chua Ririxitó, 

Mn. — Xin Chúa thương xót chúng con. 

Dd. — Lay Chúa Thanh Than. 

Mn. 一 Xin Chúa thương xót chúng con. 

Dd. — Chung ta hay ngợi khen Chúa cùng 
các Thiên Than. 


Kinh Sáng danh. 
Mu. — Sang danh Chúa Iren các tầng gim — và 
- dưới đất bình an cho. những ke ngay lành. 
Dd. — Chung ta hãy nggi khen Đức C. Cha. 


8 LÉ MISA VAN BAP 


J sô Gé a MA 


Mn. — Lay Cha cwe kỳ cao sang, — vua ca trời 
đất — chúng con ca tụng và thở Jay Chúa. 1 
Då. — Chúng ta häy it khen Đức Chua | i I 


Con, i l 
Mn. — Lay Dire Chúa Gén. — con chiên Đức A: 
Chia Trời, con Đức Chúa Cha — đã rwa sach lội È 
loi thiên ha — hãy nhận lời chúng con cầu nguyện. | 
bd, — Chung ta hay ngợi khen Đức Chúa, È 
Thanh Than, eh 
Mn. — Là Đấng. cực minh, ewe thánh nhir Đức | 
Chúa Cha. Amen. | ; | 
| ị 

Lời nguyện và Thánh Thu 1 

(Xem sách lễ) 1 

Phúc àm Thu Re 7 

Dd. — Lay Chúa, ngày (rước Chua đã dung 1 
than hồng dé rửa miệng cho tiên tri Isaie. | 
Mn. — Xin Chúa hãy rửa tim hồn chúng con © | 
cho thanh sạch — dé chúng con được nghe lời > 有 
Phúc àm Thir cho xúng däng. LI 
Dd. — (Khi doc het Evan) Vi loi bai Phúc ì | 
àm. nay, xin Chúa xoá bo những tội loi nhỏ | 
của chúng con. 


1 MISA | VẤN BAP 


a — ——— - —— — 


Kinh Tin kinh 
Dd. — Chung ta hay hết long tó đức tin 
.cüng Đức Chúa Cha. 
Mo. — Tôi tin một Đức Chúa Trời là Cha phép 
ac vô cùng — dựng nên tròi đất. 

Dd. — Cùng Đức Chúa Con. 

Mn. — Tôi tin Đức Chúa Giêsu, con một Đức 
Chia Cha — đã xuống thế làm người — chịu nạn 
chịu chết, ngày thứ ba sống kai — lên trời — và 
ngày sau lại xuống đề phán xét ké sống và ke chết: 


Dd. 一 Cung Đức Chúa Thánh Than. 

Mn. — Töi tin Đức Chúa Thánh Thần là ngôi ba 
Thiên Chúa — ngự trong linh hồn những bon đạo 
tốt lành và đã soi sáng các däng tiên trị, 

Dd. — Cùng Hội Thánh. 

Mn, — Tôi tin Hội Thánh độc nhất và thánh 
thiện — hằng có tr 0ng khắp thể gian đề đưa đường 
và dạy đỗ loài ngưởi — cho được cùng hướng phúc 
đời sau. — Amen. 


10 LÉ MISA VAN BiP 


DANG BA NH RƯỢU 


ee eee 


Dd. 一 Cüng vudi thay cd, ching ta Aag 
dâng bánh cho Dúc Chúa Cha. 

Mn. — Lay Cha cực thánh, xin hay nhàn lấy 
bánh này — Con dang hiên Chita vì các tội loi con 一 
cho những người thân yêu của con — cho các bồn 
đạo còn sống và đã qua đời. Amen. 


Dd. — Cũng nhw Chúa Giêsu khi trước, 
thàu ca pha nước váo rượu trong chen 
thánh — chúng ta hầu xin cho được kel 
hop cung Chua, 


Mn. — Lay Chúa, cũng như nước pha với rượu 
đề trở nên máu thánh Đức Chua Giêsu — con xin 
được hop cùng Con Chúa, de được sống thiêng 
liêng cùng Người — là Đấng đã mặc lấy bản tính 
loài người chúng con 一 hằng sống hằng trị thế 
cian cùng Chúa — Amen. 


i 


Dd. — Cùng vudi thay ca chúng ta hay ` 


dâng cho Chúa chén rượu sắp trở nên Máu 
thánh. 

Mn. — Lay Chúa — con xin dâng cho Chúa 一 
Máu Chúa Giêsu đã đồ ra — đề chuộc tội lỗi chúng 


e 


= PA 


一 一 


a ge dE he AS ABS 5 


age 


x me . 


ds ip ao 


Te 
d 


hi +. AL. rt A 


ds e — 4 


z Pr 
y un = 


LE MISA VAN ĐẮP 14 


A + _'___ 


con và nhân loại — dé dua chúng con và nhan 
loại đến hạnh phúc đời doi. Amen. 

Dd. — Chúng ta hay xin Chúa làm phép 
cho bánh va rượu. 

Mn. — Lạy Chúa chúng con xin dàng bánh vá 
tượu này cho Chúa voi long ăn nan và khiêm 
nhường. — Xin Chúa hãy ban phép cho của lễ sắp 
dang lên — dé làm sáng danh thánh Chua. 


Thày cả rửa tay 

Dd. — Chúng la hày dn nän toi loi cùng 
Chua. | 

Mn. — Lay Chúa, vi tội lỗi da làm nho ban lĩnh 
hôn con, xin Chúa hãy lấy máu thánh dé rửa linh 
hôn con cho sạch - và thương giúp chúng con cố 
sức đi mãi mãi trên con đường thẳng. 

Dd. — Sáng danh Đức Chúa Chu, vá Đức 
Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. 

Mn. — Như đã có trước vô cùng... Amen. 


. Kinh câu Đức Chúa Trời Ba Ngôi 
Dd. — Lay Ba Ngôi cực thánh, xin hag 


- i LÊ MISA VAN BAP 


nhận của lè này — chúng con dáng Chúa, đề 
nhớ lại rằng Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn 
chịu chết — đã sống lại và lên trời. 

Mn. — Đề cho sáng danh Đức Bà Maria và các | 
Thánh — đề các dang cầu bầu cho chúng con— "| 
được het long làm tòi Chúa. — Amen. 


Orate Fratres 
Dd. — Thay ca bảo anh em cầu nguyên | 
Mn. — Lay Chúa xin hãy nhận lễ này — đề sang | 
danh Chia — dé được ích cho chúng con và Hộ f 
thánh 一 Amen. | | 


Thay cà doc nhó tiéng Ni 
(Xem sárh le) | tị 


— 


TRUYEN PHEP 


Thay cả đọc bai Prefatio _ i | 


Dd. — Chúng la hay đội on Đức Chúa Cha. | 
Mn — Lay Chúa, Cha cực nhàn — khong gi i 


LE MISA VAN | BAP s49) 


a - è = 一 -一 一 一 = A r i rr 


=’ ge O er — a m m == ———— mm 


xứng dang và hợp lễ hon là cám on và ngợi 
khen Chúa. Xin Chua hay cho chúng con được hop 
cùng các Thiên Thần mà ngợi khen Chúa rằng : 

Thánh, Thánh, Thánh. là Chúa các đạo bình 一 
trên trời dưới đất đầy rầy ơn Người — Hãy chúc 
lung Dang sắp ngự xuống bàn thờ — Trên trời 
dưới đất hãy đồng thanh ca ngợi ! 


Cầu nguyện cho kẻ sống 


Dd. — Chúng ta hay cầu nguyện. cho các 
bôn dao còn sống. 

Mn. — Lạy Chúa cực nhân, xin Chúa vì lễ cực 
thánh này — xuống phúc cho Hội-thánh được bình 
an hưng thịnh, cho Đức Giáo Hoang, cho Đức 
Giám Mục, và tất ca những ke có đức tin công giáo. 

Dd — Xin Chúa hay thương den những ké 
thäy cả chi lễ cho cùng những ke dang 
dung chung quanh ban tho day. 

Mn. — Va những người thân yêu của chúng 
con — cùng hết =) các bon đạo va nhữug ke chưa 
biết Chúa. 

Dd. — Chúng la hay thông công cùng các 
thánh. 


14 LE MISA VAN BAP 


Mn. — Lay Chúa, chủng con xin cae ơn này 一 
.boi lời Đức Ba Maria va các thánh Tong đồ — các 
thánh tú vì đạo và các thánh cầu bầu vi công 
nghiệp Đức Chúa Giésu. Amen. È 

Dd. — Chung ta hay xin Chúa nhän các 
cua lè trên ban thờ, tät cả các của lè má 
thay cả sắp đặt tay lên dé truyén phép. 

Mn. — Lay Chúa, xin hay nhán läy nhüng cúa 
lề này dé chúng con được chuộc tội lỗi, khôi phải - 
kho sở doi đời — đề được ở với Chia — xin Chúa 
hay đôi bánh và rượu ra minh và máu thánh Chúa 
Giêsu, con Chúa và là Chúa chúng con. — Amen. 


Truyền Phép 


Dd. — Chúng la häy yén lặng đề thờ lay 
Đức Chúa Giêsu sắp ngự xuống trong hình 
bánh hình rượu mà thàu ca sắp dâng len Da 
đọc lời mà chỉnh Chúa đã phán, ngày trước 
khi phát bánh cho các lông đồ: Nay là 
Minh Tac. 

Mn. — (Cüng cung kinh nhin Minh Thành vá 
thầm đọc): Lạy Chúa, Lay Chúa lôi. 

Dd. — Va khi phái rượu ; Này là Mau Tao. | 


= n e = 
LE MISA VAN BAP 19 


— Mn. — (Cùng cung kinh nhìn chen thánh va 
thầm doc): Lay Chúa, Lay Chúa tòi. 


Dâng Minh cùng Máu Thánh. 

Dd. — Chung ta hay dâng cho Chúa xác và 
máu Chúa Giêsu va nhớ lại rằng : xưa kia 
Nguoi đã chịu nạn chịu chết, đã song lai va 
lên trời cực ky hiên vinh sáng lang. 

Mn: — Lay Chúa, chúng con dang len trước 
mat Chua cực cao sang — bänh thánh ven sạch 
đã trở nên Minh Chúa Giêsu — đề cho chúng con 
“được hằng sống — và chén rượu là Máu Thánh, 
đề đem ơn phúc đời đời cho chúng con. 

Dd. — Muốn được Chúa nhận lè — chúng ta 
hầu nhớ lại những của lề trong có-luát 一 
đã hằng làm Chúa vui lòng. 

Mn. — Lạy Chúa, chúng ccn xin Chúa hãy lấy 
lòng nhàn từ ma nhận lấy bảnh rượu này như xưa 
Chúa da nhận lễ của các tôi tá Chúa: Abel, 
Abraham, Melchisedech. | 

‘Dd. — Chúng ta hày xin Thiên Thần chau 
lề, dâng các của lề len Chúa, vi như thé được 
đẹp lòng Chúa hơn. 


5 + af x 
16 LE MISA VAN BAP 


u fi 3 - mmn 


Mn. — Lay Chúa, xin Chúa hãy phán cho thánh 
Thiên Than đưa những của lễ nay dit lên ban thờ 
"cực cao trọng trước mặt Chia — Chúng con xin 


hợp cùng mình và máu Chúg Giêsu đề được them 
nhiều ơn lành của Chúa. Amen. 


Cầu cho kẻ chết 


Då. — Chúng ta hay cầu cho những Ke dã 
qua đời. 

Mn. — Lay Chúa, xin Chúa doai thương đến boni | 
ke đang ở nơi luyện tói—xin Chúa cho những ké 
fy chóng được về cùng Chúa va được sự bình yên 
và bes J pat đời đời — vi Đức Chúa Giesu 

Amen. 


-'€ầu cho chúng ta là ké có tội 


Dd. 一 Ching ta hay xin Chua vi cóng 
nghiệp Chúa Giêsu ban cho chúng ta được 
"lên hưởng phúc Chua trên thiên dang. E 

Mn. 一 Lay Chúa, ching con là những ke yếu 
hen tội lỗi — trông cậy ở long nhân từ cua Chúa 一 
Xin Chüa cho chúng son được nên tôi con Chúa, 
đề được ở cùng Chúa, cùng các thánh tông đồ,. 


morose 
ca ee mt ..và = 

x en BEN Ne Ye p + 
- of > r 


LÉ MISA VÂN DÁP 


# m Sa, A : E = 
các thánh tu vì đạo và tat ca các thánh nam nữ 
Iren thiên dang. Amen. 


Dang Minh Thanh län thứ hai 


Dd, — Chúng la häy hợp cùng tháy ca de 
đảng Minh. va Máu Thánh len cho Chúa. 

Mn. — Lạy Đức Chúa Cha họp nhất cùng Đức 
Chúa Thánh Thần that la kor Đức Chúa Giêsu, 
cùng Đức Chúa Giésu và trong Đức Chúa Giêsu 


a) 


má danh Chúa được ca sang đời doi, Amen. 


Don minh chiu lê 
Dd. — Chúng la häy doc kinh Lay Cha ma 
chink Chúa Giêsu dá day, de don miah 
chiu lè. 


Mn. — Lay Cha chúng 101 .....,.,,. Amen, 


Dd. — Lay Chúa xin ciru lay chúng tôi khói 
sw dir dä qua, hiện tai va sau này nữa. 
Mn. — Xin ban cho chúng con sự binh ven trong 


—suót đời chúng con, lại giữ chủng con đừng: sa 


vào tội lỗi và tất ca các sự xấu xa. vi công nghiệp 
Đức Chúa Giêsu Kirixitò. Amen, | 


18 . LÉ MISA VẤN DAP 
Thày cà ve hinh bánh 

Dd. — Thay cà sắp bé bánh bắt chước Đức 
Chúa Giêsu thud [rước — và trong khi người 
lay bánh lâm vào rượu chúng ta hay xin 


rang: 

Mn. — Nin Chúa ban bang ven mai mai cho 
chung can; xin Minh và Mau Thánh Chúa Giésu ban 
cho chúng con sự sống doi doi. Amen, 


Thay cà doc: lay con chiên Chúa © 
Dd. — Lay con chiên Đức Chúa Troi đã 
rửa sach lội cho thiên ha 


Mn. — Thương xót chúng tôi. 

Dd. — Layconchién........ Le 
Mn. — Thuong xót chúng 161. 

hd Layicon:chien AS 
Mn. — Ban sự bang yên cho chúng tôi. 


Tpướe khi chịu lễ 
Dá. — Lay Chúa, Chúa dá phán cùng các. 
tóng dd: Ta cho bay sự bằng yén. 
Mn. — Xin gác bỏ tội lỗi chúng con mà chỉ 
nghĩ tới đức tin của Hội-thánh Chúa, xin Chúa 


LE MISA VAN BÅP _ 49 


hãy ban cho Hội-thánh được bang an và hop nhất. 
Amen. 

Dd. — Lay Chúa Giesu dä chiu chet, de dua 
sự sống cho thiên ha. 

Mn. — Bởi Minh va Máu Thánh, xin Chúa hay 
gin giữ chúng con cho khối mọi sự khô sở vá tội 


161, và ban sức cho chúng con di theo Chua suối 


đòi chúng con. Amen. 

Dd. — Lay Chúa Giésu, chúng con tin rang 
Minh Thanh Chia — má ching con sap chiu 
lay, tuy rằng khang zung đáng 

Mn. — Sé không bao giờ dua chúng con đến 
hình phat doi đời — nhưng trai lại se bào chữa 
và che chở chúng con. Amen. 


Chịu lễ 

Dd. 一 Chúng ta häy giục lòng ăn năn lội 
loi má đọc kinh Cáo mình. 

Mn. — Tôi cáo minh. . . . . Amen, 

Dd. — (Nhi thay ca làm ddu Thanh-gia ): 
Chúng ta háy làm dau cúng vuòi thay ca vá 
tin Chita tha thứ các tội lỗi nhỏ của chúng ta. 

Mu. — (Khí thay ca gio Minh Thánh len). Lay 


LE MISA VAN BAP 


Chua, con không dang rước lấy Chúa — nhưng xin 
Chúa phán một loi — thi linh hồn con lành mạnh. 
Dd. — Xin Mink Thánh Chúa giữ link hón 
con cho hang sống đời dot. Amen. 


Kinh đọc khi không chịu lễ 


Lạy Chúa Giésu, linh hon con đang khao khát 
Chúa! — Những ngày mà con không được chịu Minh 
Thanh Chúa — con xin Chúa ngự xuống linb hồn 
con đề con được hưởng những ơn lành, bởi sự 
chịu nạn chịu chết của Chúa nhắc lại trong lễ 
Misa. Amen, 

Kinh sau lé 

Dd. — (Khi thay cà tráng chén) Lay Chúa, 
vin Chúa ngự mdi trong linh hồn thanh sạch 
chúng con. 

Mn. — Va Minh Thánh chúng con vừa chịu nên 
thuốc chữa tội lỗi trong linh hồn chúng con. 

Dd. — (Khi thay ca riva tay) Lay Chúa, 
chúng con mong rằng Minh va Máu Thánh 
cực ky thanh sạch chúng con via chịu. 

Mn. — Sẽ tầy hết mọi vết nhơ trong linh hồn 


i 
N5 
f 
H < 
i 


LÉ MISA VAN BAP 


eee - — -——-- AAA AÑ 


aene Ð > din a — —-  —Éíàí——— 


ching con và sẽ trở nên sức mạnh của chủng 
con. Amen. 


Kinh sau khi chịu lễ 
(Xem sách lè) 
Thäy cả ban phép länh 

Dd. — (Khi thay cå nguyên giữa bàn thờ) 
lay Ba Ngôi cực thánh, xin hãu nhận của 
lồ cực trong chúng con vira dàng cho Chúa— 
dé thờ lay va lam dep lòng Chúa. 

Mn. — Và xin Chúa mó lỏng nhàn từ ban ơn 
cho chúng con và những người, than véu của 
chúng con. 

Dd. — Chúng ta hay nhận lay phép lành 
thàu ca ban, làm chứng ơn Chủa ban xuống 
cho chúng ta — Nhân danh Cha, và Con, và 
Thánh Thần. 

Mn, — Amen. 


Phuc Am sau hết 


Da. — Tir trước Ngôi Hai đã có, và cũng 
là Đức Chüa Trời, Người là sự sống và ánh 
sáng của mọi người, 


Mn. — Có một người, tên là Joan Baotixita, sinh 


i A Az LET 
Er LE MISA VAN BAP 


m ji er A A r ˆ ; r Ca. 
ra dé làm chứng cho chan lý, đề cho moi người 


tin Chúa Gièsu. 
Dd. — Chúa Giésu là sự sang that soi cho 
moi Ke sinh ra ở đời. | 


Mn. — Và những ke nhận lấy Người se iro nen 


lôi con Đức Chúa Trời và vi on lành sé được sự 
sống thiêng liêng. 

Dd. 一 Ngôi Hai đã auòng the lam người 
và o củng chúng tôi. 

Mn. — Cae thánh Tông đồ đã thấy sự vinh “hiền 
Người là con một Đức Chúa Trời. | 

Dd. — Va dä thấu Người day on phúc 
chan ly. 

Mn. — Vi thé chúng con xin hết sức, hết lòng 
cắm on và ngợi khen Chúa. 

Kinh sau hết 

Kính mừng Maria (3 lần) 

Lạy nữ vuong 

— Lay rät thánh Lái Tim Đức Chúa Giêsu | 

3 lần 
— Thương xót chúng tôi. 


4 
| 
h 


.. 


a 


1 è - 
LA 4 
` i 
N d ( « Ty, ie OT 
N j L 
i c a my 
1 .. h | T1, i 4 
sl Ç ' i 
L ' vé L AT A I 
| | ‘ 4 1 
U N T rif P L 4 
L K t ` A s Ũ 
AR at 1 4 |d h 
y ` 
cực i ` i | 
è MT 
i | L : Y ' 
| t | 4 4 d P 
r d r ] 1 
H L s 4 Ñ i 
i L T Api i 
of y ấ h 4 4 B sid + 
+ VỆ 47 . 1 ` 
v ` i ) i 
+ 4 ° N U L , Uni 
Ñ A" 2 
n “nr 4 
t A i p 
f ` " d a 
ia v Wa, â Lat y 
i | x Pa | WA „ 
N 
n LI LI 
bi; i d"a 
Lj 
d > h 
f si ".¡ 
N È 
i ‘ à 4 
b ' è d ` ka à i 
| - 
AN! L œ 4 U 
U a N 1 
pla i 
` ' È i à : 
h i i I 
`. J 
1 Š 
1 
= N , i i 
i 
A j 
i 
I 
m 
| 
o 


